4 NGUỒN SỨC MẠNH 


Cơ thể, tâm trí, của cỏi 
& mối quan hệ 


ôm nay, Người Cha Toàn Nẵng đang 
T1]: nhìn những người con mạnh mẽ 

của Người. Mỗi linh hồn Brahmin đã trở 
nên mạnh mẽ, theo thứ hạng. Tất cả sức mạnh 
đều là của thừa kế từ Cha và là lời chúc phúc từ 
Đắng ban tặng phúc lành. Thông qua mối quan 
hệ kép — Cha và Đấng ban tặng phúc lành — mỗi 
con đều có được thành quả hướng thượng này 
ngay từ lúc sinh ra. 


Ngay từ lúc sinh ra, Cha trao cho con quyền đối 
với mọi sức mạnh, nghĩa là Người trao cho con 
thẩm quyền sinh ra đã có. 


Cùng với điều đó, trong vai trò là Đắng ban tặng 
phúc lành, Người làm cho con trở thành chủ 
nhân toàn năng ngay khi con nhận lấy kiếp sinh 
này, và trao cho con lời chúc phúc: “Mong con 
có mọi sức mạnh”. 


Tất cả các con đều nhận được thầm quyền kép 
này như nhau từ một Đấng duy nhất, nhưng 
chính việc hấp thu quyền này làm cho con trở 
nên có thứ hạng. Cha làm cho các con liên tục 
tràn đầy mọi sức mạnh, nhưng con lại trở nên 
mạnh mẽ tùy theo khả năng của mình. 


Thông thường, dù là trong cuộc sống đời 
thường hay trong cuộc đời tâm linh, sức mạnh 
là nền tảng cho thành công. Con càng có sức 
mạnh, con càng thành công. 


Những sức mạnh chính yếu đó là sức mạnh của 
cơ thể, tâm trí, của cải và mối quan hệ 


Cả bốn sức mạnh này đều cần: chí 
nêu một sức mạnh (trong số bốP này) 
bị thiếu, sẽ không có thành cối à trọn 
vẹn trong cuộc sống. Trong m linh 
cũng thế, cả bốn sức mạnh ế 


cuộc đời tâm linh này, sự khỏe mạnh của 
hồn và cơ thể đều cần thiết. 


Khi linh hồn khỏe, thông qua trạng thái của con, 
tài khoản của cơ thể, hay bệnh của cơ thể, trở 
nên giống như cái gai nhỏ chứ không còn là cọc 
nhọn và con trải nghiệm mình khỏe mạnh. Sau 
đó, không còn dấu hiệu của bệnh tật hay sự đớn 
đau trên gương mặt con. 


Thay vì nói về chịu đựng nghiệp (karma bhoga) 
thì con nói về trạng thái karma yoga, bởi vì nói 
về bệnh tật sẽ khiến cho bệnh tật gia tăng hơn 
nữa. 


Linh hồn như thế sẽ không bao giờ trải nghiệm 
đớn đau của bệnh tật, và sẽ không lan tỏa sóng 
rung động đau khổ bằng cách nói về sự đau đớn 
của mình. 


Thay vào đó, với sức mạnh chuyển hóa, người 
ấy sẽ chuyển hóa bất kỳ đau đớn nào thành sự 
hài lòng; người ấy sẽ giữ mình hài lòng và mang 
đến sóng rung động hài lòng cho người khác. 
Nghĩa là người ấy sẽ trở thành chủ nhân toàn 
năng; và với lời chúc phúc về các sức mạnh, hãy 
sử dụng sức mạnh khoan dung/nhẫn nhịn hoặc 
sức mạnh dung chứa, theo thời gian. 


sử dụng lời chúc phúc hoặc của thừa kế 
sức mạnh) mà con nhận được từ Người 


` Cha Toàn Năng vào lúc cần, những lời chúc 


phúc, những mong ước tốt lành này sẽ phát huy 
tác dụng giống như thuốc cho con, vì tất cả các 
sức mạnh này có thể hợp tác với con dưới bất 
kỳ hình thức nào con cần, theo tình huống, thời 
gian và cách thức con muốn sử dụng chúng. 


Con có thể hấp thu những sức mạnh hoặc lời 
chúc phúc này từ Thượng Đề theo bất kỳ cách 
nào con muốn - phút này trong hình thể mát 
lành, phút sau trong hình thể bừng cháy. Chúng 
có thể làm cho con trải nghiệm được sự mát 
lành như nước, cũng như trải nghiệm được sự 
bừng cháy như lửa; chúng có thể phát huy tác 
dụng giống như thuốc, cũng như nguồn thực 
phẩm bổ dưỡng làm cho con trở nên mạnh mẽ. 


trở thành người có thẩm quyền sử dụng 
ức mạnh này vào đúng thời điểm. Tất 
` Số các sức mạnh này là đầy tớ phục vụ cho con, 
vị chủ nhân toàn năng. Bất cứ khi nào con ra 
lệnh cho sức mạnh nào trong số đó, nó sẽ nói: 
“Vâng, thưa chủ nhân” và hợp tác với con. 


Tuy nhiên, những ai nhận sự phục vụ từ chúng 
cũng phải khéo léo. Vì vậy, con có thể liên tục 
trải nghiệm sức mạnh của thể chất dựa trên sức 
mạnh linh hồn, nghĩa là con có thể trải nghiệm 
liên tục khỏe mạnh. 


Cuộc đời Brahmin này là cuộc đời liên tục khỏe 
mạnh. Con đã nhận được lời chúc phúc “Mong 
con luôn khỏe mạnh” từ Đắng ban tặng phúc 
lành. 


da thấy một số con không thể sử dụng 
ân lợi ích từ lời chúc phúc vào lúc cần 
'đen; hoặc con không thể nhận lấy sự phục vụ 
từ những sức mạnh này, những đầy tớ phục vụ 
cho con, theo cách thức vô hạn và với trí tuệ vô 
hạn. 


Trạng thái là chủ nhân toàn năng thì không phải 
là chuyện nhỏ. Đây là trạng thái hướng thượng 
và cũng là danh hiệu cao quý đến từ Linh Hồn 
Tối Cao. 


Con cảm thấy hân hoan nhiều đến mức nào về 
danh hiệu này? Danh hiệu này làm cho rất 
nhiều nhiệm vụ trở nên thành công. Vì vậy, đây 
là danh hiệu từ Thượng Đề; nó chứa đầy trong 
đó hạnh phúc và sức mạnh. 


n yên vị trên chiếc ghế trạng thái của 
hiệu này, con sẽ trải nghiệm được tt ca 

_ CáC Sức mạnh luôn sẵn sàng phục vụ cho con. 
Chúng đang chờ mệnh lệnh từ con. Vì vậy, hãy 
sử dụng lời chúc phúc và của thừa kế của con 
đi. 


Nếu con không ổn định mình trong lòng tự 
trọng của vị chủ nhân toàn năng, thì thay vì giữ 
cho các sức mạnh phục tùng theo mệnh lệnh 
của con, con sẽ liên tục gọi xin Cha trao cho con 
sức mạnh nào đó hoặc là nhờ Cha thực hiện 
nhiệm vụ giúp con, hay nhờ Cha làm cho 
chuyện này chuyện kia diễn ra. Vì vậy, những ai 
đưa ra lời thỉnh cầu thì không bao giờ hạnh 
phúc liên tục được. Điều này được hoàn thành, 
thì điều khác lại nảy sinh. 


Vì vậy, hãy trở thành chủ nhân, hãy yogyukt 
(yoga chính xác) và nhận lấy sự phục vụ một 
cách thông thái từ những đầy tớ phục vụ của 
con, và con sẽ tự động trải nghiệm mình liên tục 
khỏe mạnh. Đây được gọi là thành quả từ sức 
mạnh của cơ thể. 


tự như vậy, có sức mạnh của tâm trí, 
a sức mạnh của suy nghĩ hướng thượng. 


Mỗi một suy nghĩ của vị chủ nhân toàn năng có 
nhiều sức mạnh đến nỗi người ấy có thể làm bất 
cứ điều gì mình muốn, bất cứ khi nào mình 
muốn, cũng như làm cho nó diễn ra, vì suy nghĩ 
của người ấy luôn là thanh khiết, hướng thượng 
và mong muốn mang lại lợi ích. Vì vậy, ở đâu có 
những suy nghĩ hướng thượng — mong muốn 
mang lại lợi ích — những suy nghĩ ấy chắc chắn 
sẽ mang lại thành công vì con là chủ nhân toàn 
năng, tâm trí con không bao giờ có thể lừa 
phỉnh chủ nhân của nó; nó không thể khiến cho 
con đau khổ. 


Tâm trí tập trung, nghĩa là nó ốn định một chỗ, 
nó không đi lang thang. Sau đó, con có thể ổn 
định tâm trí mình ở bất cứ nơi nào con muốn, 
bất cứ khi nào con muốn. 


Tâm trí không bao giờ trở nên bất hạnh, vì nó 
trở thành đầy tớ phục vụ cho con. Vì vậy, đây là 
sức mạnh của tâm trí. Con nhận được nó trong 
cuộc đời tâm linh này như là của thừa kế và 
phúc lành. 


tự, thứ ba là sức mạnh từ của cải kiến 

Ủa cải kiền thức tự động làm cho con đạt 

` `Qược của cải vật chất. Ở đâu có của cải kiến 
thức, yếu tố tự nhiên tự động trở thành đầy tớ 
phục vụ cho con. 


Của cải vật chất mang lại tiện ích. Với của cải 
kiến thức, con tự động đạt được mọi tiện ích 
vật chất. Đây là lý do tại sao của cải kiến thức là 
vua của mọi của cải. Ở đâu có vua, mọi tiện ích 
vật chất tự động đạt được; con không cần nỗ 
lực. Nếu con phải nỗ lực đạt được vật chất, 
nghĩa là con thiếu của cải kiến thức. 


Thật ra, của cải kiến thức làm cho con trở thành 
triệu triệu phú. Làm tất cả với danh nghĩa của 
Thượng Đề sẽ tự động mang lại thành công cho 
con trong mọi việc con làm. 


Những ai có của cải của Thượng Đề thì trở 
thành người làm mọi việc cho Thượng Đế. Thậm 
chí họ không cần phải suy nghĩ; mọi thứ cần 
thiết tự động được cung ứng. Họ có nhiều sức 
mạnh của của cải đến mức của cải kiến thức này 
làm cho họ trở thành vua của những vì vua 
trong nhiều kiếp. Vì vậy, con cũng dễ dàng đạt 
được sức mạnh từ của cải. 


| tự, có sức mạnh từ mối quan hệ. Có 
nguyện thanh khiết trong việc đạt được 
Sức mạnh từ mối quan hệ, vì thông qua mối 
quan hệ, có thành quả - là tình yêu thương và 
sự hợp tác. 


Trong cuộc đời tâm linh, con đạt được sức 
mạnh từ mối quan hệ theo hai cách. Con có biết 
con đạt được sức mạnh từ mối quan hệ theo 
hai cách nào không? Một là có mọi mối quan hệ 
với Cha, và hai là mối quan hệ với gia đình thánh 
thiện. Vì vậy, đó là mối quan hệ kép: với Cha và 
giữa các con với nhau. 


Thông qua mối quan hệ, con liên tục nhận được 
tình yêu vô vị lợi, tình yêu bất diệt và sự hợp tác 
bất diệt. Con cũng có sức mạnh từ mối quan hệ 
nữa. 


Trong bất cứ trường hợp nào, tại sao Cha lại 
muốn có con, và tại sao con lại muốn có Cha? 
Vì sự hợp tác, để con nhận được sự hợp tác vào 
lúc cần. 


Vì vậy, trong mối quan hệ tâm linh này, con có 
được thành quả - là cả bốn sức mạnh - như là 
phúc lành và của thừa kế. 


Trạng thái của con sẽ là gì trong mọi khoảnh 
khắc, khi con đã đạt được cả bốn loại sức mạnh 
này? 


Luôn là chủ nhân toàn năng. 


Con có luôn ồn định mình trong khi yên vị trong 
trạng thái này không? 


Trạng thái này được liên tưởng giống như là vua 
của bản thân, Raja yogi. Kho báu của nhà vua 
thì luôn đầy ắp. Vì vậy, Raja yogi nghĩa là người 
có kho báu mọi sức mạnh luôn đầy ắp. Con hiều 
không? 


Đây được gọi là cuộc đời tâm linh của Brahmin 
hướng thượng. Vì vậy, hãy luôn là chủ nhân và 
sử dụng mọi sức mạnh. Thay vì là “theo khả 
năng”, hãy liên tục mạnh mẽ. Đừng là người 
đưa ra lời thỉnh cầu, mà hãy là người luôn hạnh 
phúc. Achcha. 


Mọi người đều được trao cho cơ hội đến 
Madhuban. Hãy luôn giữ lấy vận may này. Giữ 
Đắng ban tặng vận may bên con nghĩa là giữ cho 
vận may của con ở bên con. 


Mọi người con từ cả ba vùng đã đến. Dòng sông 
từ ba nơi khác nhau giờ đã đến cùng nhau. Đây 
được gọi là sự hội ngộ của Triveni. 


BapDada, với vai trò là Đấng ban tặng phúc 
lành, trao phúc lành cho tất cả các con. Còn sử 
dụng những phúc lành này như thế nào là tùy 
vào mỗi người các con. Achcha. 


Gửi đến những linh hồn hướng thượng ở khắp 
mọi nơi, những người có thẩm quyên đối với của 
thừa kế vò phúc lành trọn vẹn; gửi đến tắt cả 
những linh hôn chủ nhân toàn năng hướng 
thượng; gửi đến tắt cả linh hôn hời lòng, những 
người liên tục lan tỏa sóng rung động hài lòng; 
gửi đến những linh hồn vĩ đợi luôn đạt được 
thành công trong mọi mối tương giao bằng 
cách hành động dưới danh nghĩa của Thượng 
Đế... nỗi nhớ niềm thương ngập tròn sức mạnh 
và lời chào namagste từ BapDada. 


Những lời truyền cảm hứng của 
Avyakt BapDada 
dành cho chương trình 
Hợp tác Toàn cầu vì một Thế giới Tốt đẹp hơn 


Với chủ đề này, mọi người sẽ tự động đến để 
trao sự hợp tác của họ. Thông qua sự hợp tác 
của họ, họ cũng sẽ đi vào mối quan hệ và đây là 
lý do tại sao sự hợp tác tự động đến. 


Hãy là người phục vụ có đầy những mong ước 
tốt lành và cảm nhận thuần khiết, tiến lên trong 
công việc phục vụ này. Không thể nào con 
không nhận được quả trái từ những mong ước 
tốt lành của con. 


Vùng đất của những mong ước tốt lành và cảm 
nhận thuần khiết của người phục vụ sẽ dễ dàng 
trở thành công cụ trao quả trái. Quả đã sẵn 
sàng, chỉ là đất đai còn phải được chuẩn bị thêm 
một chút nữa thôi. Quả trái sẽ nhanh chóng 
xuất hiện, nhưng đất thì phải được chăm bón. 
Giờ đây đất đang được chuẩn bị. 


Thật ra, mọi người phải được phục vụ, tuy 
nhiên, những linh hồn từ những lĩnh vực đặc 
biệt lại chưa đến gần. Dù những người đến từ 
lĩnh vực chính trị hay tôn giáo có thể đã được 
phục vụ, nhưng vẫn cần họ hợp tác và bước lên 
phía trước hợp tác vào lúc cần. 


Để làm được điều đó, con cần bắn một mũi tên 
đầy sức mạnh. Mũi tên đầy sức mạnh là mũi tên 
có mong ước tốt lành của sự hợp tác, hạnh phúc 
và cảm nhận thuần khiết dành cho tất cả linh 
hồn. Khi con dùng mũi tên này, mọi nhiệm vụ 
sẽ dễ dàng thành công. 


Hiện tại, con thực hiện mọi loại phục vụ khác 
nhau một cách riêng lẻ. Tuy nhiên, vào những 
ngày đầu, mỗi khi ai đó chuẩn bị hoàn thành 
một nhiệm vụ, người ấy sẽ tìm kiếm lời chúc 
phúc của cả gia đình. Những lời chúc phúc ấy sẽ 
làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng. Vì vậy, phải 
thêm vào điều này khi làm phục vụ. 


Trước khi con bắt đầu bất kỳ nhiệm vụ nào, hãy 
nhận lấy mong ước tốt lành và tình cảm thuần 
khiết của mọi người và đồ đầy cho nhiệm vụ sức 
mạnh hài lòng của mọi người. Chỉ sau đó, quả 
trái mạnh mẽ sẽ xuất hiện. 


Giờ đây, con không cần gắng sức vất vả. Mọi 
người đều trở nên trống rỗng. Không cần gắng 
sức vất vả. Họ trở nên trồng rỗng đến mức, nếu 
con thổi vào họ, họ sẽ bay đến đây ngay. 


Ngày nay, mọi người nghĩ rằng sức mạnh nào 
đó được cần đến thì không thể kiểm soát mọi 
thứ, dù là chính phủ hay tôn giáo. Họ vẫn đang 
tìm kiếm từ bên trong. 


Phải có sự khác biệt ở phương pháp phục vụ 
cho linh hồn Brahmin và nó sẽ trở thành 
mantra. Hiện tại, con chỉ sử dụng mantra và con 
trở nên thành công. 


Con đã gắng sức vất vả suốt 50 năm rồi, tất cả 
những điều đó phải diễn ra và con đã có kinh 
nghiệm. 


Giờ hãy giữ lấy mục tiêu sử dụng chủ đề này 
trong mọi nhiệm vụ — “Thành công với sự hợp 
tác của mọi người”. Đây là chủ đề dành cho 
Brahmin. Tuy nhiên, cho mọi người trên thế 


` 


^- đ 


giới, hãy có chủ đề “Hợp tác Toàn cầu vì một 
Thế giới Tết đẹp hơn”. Achcha. 


Biểu hiện thực tế cho thành công của mọi người 
giờ sẽ được nhìn thấy. Bất cứ nhiệm vụ nào đã 
bị sai sẽ dễ dàng được chỉnh đúng bằng ánh 
nhìn (drishti) và sự hợp tác của con. Sau đó, vì 
điều này, họ sẽ cầu gọi với lòng biết ơn trên con 
đường thờ cúng. Sự thành công này sẽ đến với 
con theo cách thực tế. 


Con sẽ không nói: “Ừ, chuyện này sẽ diễn ra cho 
bạn”, mà những chỉ dẫn của con sẽ tự động làm 
cho họ có được thành công. Chỉ sau đó thần dân 
sẽ dễ dàng được tạo ra. Họ sẽ xuất hiện từ khắp 
nơi và đến với con. 


Phần vai thành công này sẽ tiếp tục, nhưng 
trước tiên con phải trở nên mạnh mẽ đến mức 
con không chấp nhận thành công kiểu như thế, 
chỉ sau đó sự hiền lộ sẽ diễn ra. Nếu không, nếu 
người đảm bảo cho thành công lại bị mắc bẫy 
vào kiểu thành công ấy, thì chuyện gì sẽ xảy ra? 
Vì vậy, tất cả những điều này phải bắt đầu ở 
đây. 


Lời ca. ngơi 5001aAl3;2/Nếïi(I5/Bác 5ĩ Phẫu 
Thuật. Người là Kỹ Sư. Người là Luật Sư. Người 
là Thầm Phán”. Mọi người sẽ trải nghiệm điều 
này một cách thực tế. Chỉ sau đó, trí tuệ của mọi 
người sẽ được lôi ra khỏi mọi thứ khác và đi 
theo hướng này. 


Giờ đây, những đám đông khổng lò sẽ đến 
con. Đây là cảnh tượng mà BapDada nhìn 1 
Thỉnh thoảng, Người nhìn thấy cảnh 
tại này và dường như có sự khác b 


Con là ai? Cha biết điều đó. Sẽ có phần vai rất, 
rất tuyệt vời, con chưa bao giờ nghĩ hay mơ tới. 
Hiện tại chỉ là hơi mắc kẹt một chút, giếng như 
tấm màn có khi bị kẹt vậy. Thậm chí khi con kéo 
cờ lên, đôi lúc nó cũng bị kẹt. Tương tự, mọi thứ 
hiện tại có đang bị vướng mắc. Dù con là ai, con 
ra sao, con vẫn rất vĩ đại. 


Chỉ khi những điểm đặc biệt của con được hiển 
lộ, con sẽ trở thành vị thần đặc biệt được yêu 
thương. Cuối cùng, chuỗi hạt thánh thần sẽ 
được hiển lộ, nhưng trước tiên các tiểu 
“thakur” (hình ảnh của Thượng Đề) phải được 
trang hoàng và được chuẩn bị. Rồi các tín đồ sẽ 
ùn ùn kéo đến. Achcha. 


Mong con liên tục hài lòng và vui tươi, 
phục vụ ngay cỏ trong khi từ bỏ sự nghỉ ngơi. 


Người phục vụ là người từ bỏ 
` sự nghỉ ngơi cả ngòy lẫn đêm 
: % Vò Trải nghiệm sự nghỉ ngơi trong lúc phục vụ. 
_.." Những di đến liên hệ với những linh hồn 
như thế, hoặc những di sống cùng họ, 
hoặc những gi có mối quan hệ với họ, 
đều trải nghiệm được sự gân gũi 
như thể họ đang ngồi dưới dòng suối 
mát lành, mạnh mẽ và bình an. 
Họ trở thành người phục vụ 
với nhân cách hướng thượng, 
Z- ` Vamdhenu, người luôn đáp ứng mong nguyện 
của mọi người. 
Những người phục vụ như thế 
tự động nhận được lời chúc phúc 
duy trì sự vui tươi và hài lòng. 


Để trở thành hiện thân của kiến thức, 
` hãy chú ý học tập trong mọi khoảnh khắc. 
KV: có sự yêu thích đồng đều dònh cho 
Người Cha và việc học. 


